Kinh nghiệm Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn 
Xuân Ba 
Ngày 6 tháng 4 năm 2021 


VIettimes 


IMES 








https://viettimes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh-chinh-dam-trach- 





cuonø-vi-cao-hon-post144388.htmi 


"Quảng Nĩnh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” htfps://viettimes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


si CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIAA KHCN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE ñn  wi\tic 


= HIẾN (oáïc 
 JA jđïÌ 8 1Ì) NH.jjj, 





“Kinh nghiệm Quảng Ninh sẽ là 
hành trang cho anh Chính đảm 
trách cương vị cao hơn” 


`. 909)8) DI ====m.- Ngm miền Bắc~x 


VietTimes —- “Chắc chắn kinh nghiệm lũnh đạo Quảng Ninh thành công trong 
giai đoạn 2011-2015 sẽ là hành trang quy báu cho anh Chính khi đảm trách 
cương vị cao hơn trong hệ thống lãnh đạo quốc gio”, TS Trần Đình Thiên. 


e« Ông Phạm Minh Chính: Dứt khoát không dùng người 'chạy chức" 
e« Ông Phạm Minh Chính: Trong 2 năm gần đây đã xử lý kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng 
và hàng ngòn đỏng viên vi phạm 


e« Ông Phạm Minh Chính: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chọy chức, chạy 
quyền 





LTS: VietTimes xin trân trọng gửi tới bạn đọc cuộc trò chuyện của nhà báo Xuân Ba 
với TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam vê những thành 
tựu của Quảng Ninh, một trong những địa phương năng động, có tư duy đổi mới và 
vì vậy, có tốc độ chuyền đổi và phát triển khá nhanh. Trong thành công này có vai 
trò rất quan trọng của tập thể lãnh đạo Quảng Ninh, đặc biệt là người đứng đầu 
Đảng bộ Quảng Ninh thời bấy giờ - Bí thư Phạm Minh Chính. 


Những ý kiến, nhận xét, đánh giá của TS Trần Đình Thiên phần nào cho thấy tư duy 
phát triển ở tâm vĩ mô, sự năng động và tính quyết đoán của ông Phạm Minh Chính. 


Iofll 4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE 1H  WY\ 
không phai là ngâu nhiên. 





Nhà báo Xuân Ba: Còn nhớ cách đây nhiêu năm, Chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, 
khi đó với cương vị là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, từng bươn chải hâu hết các 
tỉnh thành trong cả nước, đã có phát ngôn khá ấn tượng. Câu ấy là “Ở đâu, lãnh đạo 
địa phương quyết liệt thì ở đó, hiệu quả điều hành khác hẳn”. Và, ông đã ngay và luôn 
dẫn ra trường hợp Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính là đổi mới, năng động 
nhất... 


-TS Trân Đình Thiên: Anh Phạm Minh Chính là người có tính cách quyết liệt. Rết 
quyết liệt, trong cỏ tư duy lỗn hành động. Tôi nghĩ đức tính đó, trong nhiệm kỳ 
anh Chính làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, là một trong những yếu tố giúp 
Quỏng Ninh tạo bước chuyển mang tính đột phá, nhập vào quỹ đợo phút triển 
mới, xác lập tầm thế mới. 


Nói như vậy không có gì là quó lời, tâng bốc. Thành tích phót triển đặc biệt ốn 
tượng của Quẻng Ninh 10 năm qua, khởi đầu từ khi anh Chính về làm Bí thư 
Quỏng Ninh, cho đến tộn hôm noy, squ khi anh đã rời cương vị lõnh đợo Quảng 
Ninh 5 năm, tôi nghĩ lò minh chứng đủ thuyết phục cho nhộn định đó. 


Nhưng cúi tôi muốn nhốn mạnh là nền tảng khác biệt của sự quyết liệt đó. 
Không phỏi di quyết liệt, chỗ nào quyết liệt cũng thành công. Đa số sự “quyết 
liệt” kết cục đều lâm vào tình thế “quyết” thì “liệt”. 

Trong thực tiễn phút triển, như chúng ta thấy, số người hô “quyết liệt” thì nhiều 
nhưng hành động đúng cóch chẳng có boo nhiêu. Kết cục là trì trệ, chậm phút 
triển, khó phát triển. Ông Lenin cũng đã từng cảnh báo những người cộng sản 
rằng “nhiệt tình cộng với ngu dốt sẽ dỗn tới phá hoại” mà. 


Anh Chính là một vị Bí thư hành động. Thông thường, chức năng chính của Bí 
thư lò “định hướng, nêu chủ trương vò chỉ đạo chung”, còn tổ chức thực hiện thì 
thuộc vơi khác. Nhưng như tôi biết, anh Chính không chỉ lõnh đạo bằng “chủ 
trương, định hướng chung” và “chỉ đạo tầm cao”. Điểm nổi bật trong cóch lõnh 
đgợo của anh là lăn xỏ vòo thực tiễn, chỉ đạo qua thực tiễn, đúc kết định hướng và 
giỏi pháp chiến lược từ hoạt động thực tiễn. Nội hàm “quyết liệt” của vị Bí thư 
nòy không nặng về cách làm “hùng hục”. 


Bằng sự quyết liệt thực tiễn hiệu quỏ, anh thuyết phục được bộ móy, cỏ ở địa 

phương lỗn Trung ương, vò đặc biệt, giành được sự tin cậy của người dân Quảng 

Ninh. Mò ở đốt Quảng Ninh lúc đó, đạt được sự tin cậy như vậy không hề đơn ©@ 
giỏn. 


20fIlI 4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KHCN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE 


3 of II 





“Điểm nổi bật trong cách lãnh đạo 
của anh Chính là lăn xả vào thực 
tiễn, chỉ đạo qua thực tiễn, đúc kết 
định hướng và giải pháp chiến lược 
từ hoạt động thực tiến” 

TS Trần Đình Thiên. 


~ 
^ 


Tất nhiên, nói như vộy là chưa đủ. Để sự “lăn xỏ thực tiễn” mơng lợi kết quỏ đích 
thực phút triển vượt trội, nó phỏi được hỗ trợ bằng hơi yếu tố khác: Tầm nhìn 
vượt trội và tư duy đột phó. Ở anh Chính, đây cũng là hơi phẩm chết nổi bột. 


Tôi cho rằng hai yếu tố này mới đích thực là căn gốc dẫn sự quyết liệt hành động 
đi tới thành công ở Quảng Ninh những năm qua. Chủ trương dựa vòo lợi thế “di 
sản thiên nhiên hàng đầu thế giới”, đưa Quảng Ninh phút triển vượt tầm, nhộp 
vòo đẳng cấp quốc tế hàng đầu bằng những giỏi phóp “đột phó - khác thường” 
màò anh Chính đề xuất - triển khai chắc chắn có gốc rễ từ những phẩm chất đó. 


Nhà báo Xuân Ba: Năng lực điêu hành, quản lý và quản trị ấy, vị Tướng công an này 
chưa có sẵn hoặc đã được tập dượt? Ông Chính là người đã làm thay đổi diện mạo 
cơ chế và kinh tế Quảng Ninh. Ông Chính đã góp phần tạo cho tỉnh này hình ảnh một 
địa chỉ đầu tư thân thiện, hấp dẫn hơn, chứ không chỉ khoe và dựa vào thế mạnh trời 
cho như Than và Vịnh Hạ Long. Xin TS cắt nghĩa sự phát lộ ấy? 


-TS Trân Đình Thiên: Chắc trong năng lực điều hành, quỏn lý vò quản trị đó của 


anh Chính có một phần là “có sẵn”, nhưng có lẽ “phần nhiều - vỗn là - do giáo dục ©@ 
mà nên” thôi. 


Thêm vòo đó, như nhiều người biết, anh Chính có sức làm việc hiếm có. Đây 
cũng là một phồn cấu thành nên tính cách quyết liệt của anh ấy. 


Còn về việc lựa chọn cách tiếp cận phút triển để thay đổi diện mợo của Quảng 
Ninh, vốn đề được đặt ra rốt chính xóc: để Quảng Ninh phút triển, không phải và 
không thể chỉ dựa vào những “lợi thế trời cho” - cho dù toờn là những “lợi thế 
tuyệt đối”. Ngàn đời, Quảng Ninh vỗn có cóc lợi thế đó: than đó - “vàng đen” lộ 
thiên, Vịnh Hạ Long - “kỳ quan thiên nhiên thế giới”, nhưng cho đến cách đôy vòi 


4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐỔISỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE 1H Ni \vệc. 
đòo thơn, hàng ngày “tận hướng” vé đẹp Vịnh Hạ Long mò vôn chưa giàu. 





Vì sao vậy? Vì Quảng Ninh thiếu một số nguồn lực rết cơ bản để khơi dậy tiềm 
năng vò nhập được vào quỹ đạo phát triển hiện đại. Căn nguyên là do Quảng 
Ninh thiếu một cơ chế phù hợp, thiếu không giơn cần thiết để hội tụ các nguồn 
lực phót triển hiện đại. 


Trong xu thế “đổi mới kinh tế”, Bí thư Phạm Minh Chính đã góp phần tợo cú hích 
quyết định sự chuyển mình thể chế ở Quảng Ninh. Đó lò nỗ lực tạo lập môi 
trường đầu tư thôn thiện, minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đột phá, 
mở cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, nhất là những nhà đu tư có năng lực. Ví dụ 
về việc này có nhiều, thường được báo chí nêu nên không cồn kể ra cụ thể ở đôy. 


Có lẽ sau Bình Dương, Quảng Ninh là tỉnh đưa ra những cam kết mạnh mẽ, có 
sức hốp dẫn to lớn đối với cóc nhà đầu tư. Trong giai đoạn 2011-2015, Quảng 
Ninh thật sự trở thành tỉnh đáng tin cậy trong việc thực hiện các cam kết phót 
triển với dân và với nhà đầu tư. 


Tôi nghĩ đó là “bí quyết Quảng Ninh”. Không nhiều địa phương tgợo ra được sức 
hốếp dẫn “đợi bàng Việt”, tạo điều kiện thuộn lợi để chúng trưởng thành. 


Ông hỏi nguyên nhân của “sự phát lộ” ấy, tức là cách tiếp cận phút triển mới của 
onh Chính. Côu hỏi rất hay, nhưng khó trỏ lời đầy đủ, dễ bị hiểu lệch. 


Tôi có cơ hội tiếp xúc với anh Chính ngoy khi anh mới “nhậm chức” ở Quảng 
Ninh, được trực tiếp trao đổi vò chig sẻ với anh ấy những ý tưởng về phót triển 
Quỏng Ninh từ đầu nên ít nhiều cảm nhộn được suy tư củoơ anh ấy. 


Đầu tiên lò sự trăn trở, vật lộn với ý nghĩ về tình trạng tụt hộu phút triển của đốt 
nước, vận vòo tình thế cụ thể của Quảng Ninh, vùng đất có tòi nguyên giàu và 
đẹp mò mãi vẫn nghèo, vẫn kém vò khó phút triển. 





4ofIlI 4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


5SoflI 





CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨC KHỎE THẾ GIỚI ¿xa 10) EMAGAZINE 1 —wW\t 


WTO GWEG1U27— : 
+7 Lư 1Z 4 
4 š - z . 
⁄⁄>:“ 
^ Ậ . < - 
v , 
| 
k L2 .X 
' L/ 
“” : 4w 
` 
.. 


«xg 1804 PRÔ BÀI £#0X6 


Anh Chính hoy nhấn mạnh hình ảnh “Quảng Ninh là Việt Nam thu nhỏ” và 
“chuyển từ “nâu” sang “xanh” khi xây dựng chiến lược phát triển cho Quảng 
Ninh. Sự nhốn mạnh đó tôi biết không hề lò tình cờ. Nó chứa đựng hàm ý về tầm 
nhìn phút triển, về một khát vọng phút triển mạnh mẽ đặc biệt dành cho Quảng 
Ninh - vò có lẽ không chỉ cho Quỏng Ninh. 


Đó chính lò căn gốc, cũng là sự khởi đầu cho việc quyết chọn chuyển đổi phương 
thức phót triển từ “nâu” sang “xanh” đã “ám ảnh” Quảng Ninh nhiều thộp niên 
nhưng không thực hiện được. 


Nhà báo Xuân Ba: Hẳn ông đã đọc một số tác phẩm của PGS-TS (chuyên ngành 
Luật) Phạm Minh Chính, trong đó có cuốn “Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và Đột phá 
(Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009) và cuốn “Bối cảnh tài chính Việt Nam 
1997 - 1998 và 2007 - 2008: Khoảng cách và biến đối”. Có phải manh nha từ cái 
duyên học thuật ấy đã chắp cánh cho nhà kỹ trị Phạm Minh Chính sau này? 


'; 





-TS Trân Đình Thiên: Tôi có đọc những cuốn sóch nêu trên. Đó là những công 
đồng Chủ biên”. Không 


` áÉ 


trình có gió trị khoa học và thực tiễn mà anh Chính lò 
nhiều nhưng chúng cho phép nhận biết và đánh giá tầm hiểu biết lý luận và thực 
tiễn về kinh tế vĩ mô củo tác giỏ. Tôi có ấn tượng mọnh đối với cuốn “Kinh tế Việt 
Nam - Thăng trầm và Đột phó”, được anh viết chung với TS Vương Quôn Hoòng. 
Quod cuốn sóch này, tôi hiểu cách tư duy hướng tới đột phó mạnh của anh Chính. 


4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE ñ  kư\ tr: 





6 Of II 





tôi hiêu nhau nhanh vò đê đông cám, nhất trí có trên những khía cạnh gơi góc. 


Nhưng tôi không nghĩ những cuốn sách đó lò sản phẩm của cói gọi là “duyên 
học thuột”. Anh Chính được đòo tợo bời bỏn, có tri thức cơ bản về kinh tế. Thêm 
vòo đó lò năng lực, sự trăn trở và sau này, cỏ trách nhiệm nữa - để anh Chính 
kết hợp lợi và vận dụng thònh công vào công việc lõnh đạo ở Quỏng Ninh. 


Song, để đánh gió đúng sự thònh công đó, có lẽ phải nhấn mạnh một yếu tố, 
một phẩm chất nổi bật khác trong vơi Chính trị gia của ông Bí thư này: tỉnh thần 
cầu thị và khỏ năng tập hợp những người có năng lực vượt trội để giỏi quyết các 
vốn đề phút triển, trong đó, đặc biệt là các doanh nhôn giỏi. 


Chôn dung đẹp mò Quảng Ninh có được hiện nay chắc chốn có sự góp sức tích 
cực vò có chốt lượng củo nhiều nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhôn lón. 
Việc họ “tụ” lại, tạo động lực phát triển mạnh cho Quảng Ninh một phổn rốt 
quơn trọng chính lò nhờ tỉnh thần cầu thị của người đứng đu tỉnh. 


Nhà báo Xuân Ba: Những sáng tạo, linh hoạt, chủ động của chính quyên là bệ đỡ 
vững chắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp tư nhân, để nguồn vốn tư nhân sử dụng hiệu quả, đem lại giá trị cao cho 
doanh nghiệp, Nhà nước và người dân. Nhân đây, xin TS nhận xét về những cú hích 
của những “quả đấm thép” như SunGroup, VinGroup, FLC... với Quảng Ninh? 

-TS Trân Đình Thiên: Phải nói ngay rằng sự thoy đổi diện mạo đóng kinh ngạc 
của Quảng Ninh trong 10 năm gần đôy chủ yếu là nhờ công của những “Đại 
bàng Việt”. Quảng Ninh, và một số ít địa phương khóc - Đà Nẵng, Phú Quốc, 
Nha Trang, v.v. đã và đang chứng minh năng lực của doanh nghiệp Việt Nam — 
tự mình có thể giỏi quyết những vốn đề phút triển lớn vò khó khăn của đất nước. 


Chính mẫu hình Quảng Ninh cung cốp những luận cứ thuyết phục chứng minh 
khỏ năng đóng voi trò “trụ cột phát triển” của các tập đoàn kinh tế Việt Nam, 
bơo gồm các Tộp đoàn kinh tế tư nhân một khi chúng được tin cậy vò đối xử 
công bằng. Rất đáng lưu ý rằng những luận cứ nàòy được in dấu rõ trong một số 
luận điểm đường lối mới được nêu trong Văn kiện Đợi hội Đảng lần thứ XIII. 


Tôi chỉ xin nêu một trường hợp điển hình để minh chứng: Việc Quảng Ninh “cho 
phép” và tạo cơ hội cho SunGroup xây dựng sân boy Vân Đồn thột sự đã giúp 
khẳng định bước ngoặt trong tư duy về vơi trò và năng lực của doơonh nghiệp tư 
nhôn Việt, rằng niềm tin giữa chính quyền và dodnh nghiệp tư nhôn Việt sẽ tạo 


một động lực phút triển mạnh mẽ cho nền kinh tế. 





Kinh nghiệm thế giới chứng minh rằng một quốc 
gia chỉ trở thành “cường quốc kinh tế” nhờ những 
“con đợi bàng” của chính mình chứ không thể dựa 
“ròng” vòo các tập đoàn kinh tế nước ngoàòi. Việt 
Nam không thể là một ngoøgi lệ. Vò kinh nghiệm 
của Quảng Ninh, về nguyên tắc, phù hợp với 


A9 


“thông lệ” đó. 


Nhà báo Xuân Ba: Hiệu quả của phương tiện đối tác 


4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE Ì 
dân dăt đâu tư tư” tại Quảng Ninh đã manh nha chăp nôi cho những ý tưỡng, cách 
làm sau này quen gọi là làm tổ lót ổ cho đại bàng. Nhà nghiên cứu kinh tế Trân Đình 
Thiên có thêm bình luận gì? 





-TS Trân Đình Thiên: Quảng Ninh thời anh Chính làm Bí thư đã thực hiện rốt tốt 
nguyên lý “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Điển hình nhất là việc xây dựng 
con đường coơo tốc nối Họ Long - Hỏi Phòng, rút ngắn được gần 50km, kéo Hạ 
Long gần với sân boy Cót Bi vò nối liền đường Cao tốc 5B Hỏi Phòng - Hà Nội 
mò anh Phạm Minh Chính là tác giả củo sáng kiến, cũng lò người đứng ra đốc 
thúc, tổ chức thực hiện. Hiệu quỏ của con đường giờ đôy không còn lò vốn đề 
phỏi bàn cõi, song để xôy dựng được nó, Quảng Ninh đã phỏi vượt qua lối tư duy 
cũ kỹ, bám chặt con đường “truyền thống” dù dài gấp gần 3 lần con đường mới, 
phỏi giỏi quyết tình trạng cục bộ địa phương và xung đột lợi ích, cộng với những 
khó khăn về nguồn vốn. 


Kỏ 
^ 1 


Đó lò một trong những con đường “làm tổ” để “mời gọi đợi bòng” của Quảng 
Ninh. Con đường nòy còn tạo liên kết phát triển với Hỏi Phòng, tăng thêm động 
lực phát triển cho Hỏi Phòng, đồng thời giúp giảm mạnh cảnh đìu hiu thưa thớt 
xe chạy trên con đường coơo tốc 5B tiêu rốt nhiều vốn nhà nước. 


Nhưng nếu chỉ quy tổ đại bàng chỉ là vốn mồi đầu tư công hay lòm tốt hạ tầng 
giao thông kết nối thì quả thật là rất không đủ, cho dù đó là những yếu tố đặc 
biệt quan trọng. Trong tư duy mời gọi Đại bàng của Quỏng Ninh là cả một bộ tổ 
hợp các giỏi pháp. Trong đó, có việc xôy dựng rốt sớm “Trung tâm Hành chính 
công”, có việc cải cách bộ móy bắt đầu từ việc thi tuyển lãnh đạo Sở, ngònh vò 
điều chỉnh, cắt giảm biên chế theo nguyên tắc công việc. Đây là những sáng 
kiến mang tên Phạm Minh Chính, giúp tạo một môi trường kinh doanh thông 
thoáng và có sức hỗ trợ doanh nghiệp mọnh mẽ. 


Trong một lần đối thoại chính sách, anh Chính cũng nói với tôi rằng để kéo 
doanh nghiệp tốt về thì Quỏng Ninh phởi chuổn bị nguồn nhôn lực tốt. Muốn 
vậy, một mặt phỏi khẩn trương xây dựng các cơ sở đòo tgo nhân lực chất lượng; 
mặt khác, phỏi có chính sóch thu hút nguồn nhôn lực chất lượng cdo từ nơi khác 
theo đúng nguyên tắc cạnh tranh thị trường. 





7ofIlI 4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Nĩnh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” htfps://viettimes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐổISỐ MASSMEDIA KHCN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE Ä1ñ ki tểr 


y 


4 





8 Of II 










Ả 





“Tôi tỉn rằng anh Chính sẽ là người 
xứng đáng với trọng trách mà anh 
sẽ nhận lãnh tại một thời điểm 
chuyển mình hết sức đặc biệt của 
đất nước trong thời đại khác 
thường hiện nay” 
TS Trần Đình Thiên. 





/Í 


Đại thể tư duy “lòm tổ đại bàng” của Quảng Ninh lò tổng thể chứ không phải chỉ 
bằng vời giỏi phóp đơn lẻ như xây dựng nhiều khu công nghiệp hay làm hạ tầng 
giao thông thật tốt. Tổ đại bàng bao gồm “phần mềm” lò cơ chế, chính sóch và 
bộ móy, kết hợp với “phần cứng” - hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, giờ mở ra 
cỏ hạ tầng số, cộng với nguồn nhôn lực tốt. 


Đó là cách tiếp cận khoa học, dựa trên tư duy hệ thống vò thực sự có tâm. Chỉ có 
cỏi “tổ đại bàng” như vậy mới giỏi thích được tợi so các tập đoàn kinh tế tư 
nhôn mạnh củo Việt Nam đang tụ về mảnh đết Quảng Ninh nhiều như vậy. 


Nhà báo Xuân Ba: Xin Tiến sĩ làm rõ hơn hay chia ở thì tương lai gần rằng cái vốn 
liếng đột phá ở Quảng Ninh liệu có trở thành hành trang hay bửu bối sau này của 
người đứng đâu Chính Phủ. 


-TS Trân Đình Thiên: Chắc chắn kinh nghiệm lãnh đạo Quảng Ninh thành công 
trong giai đoạn 2011-2015 sẽ là hành trang đặc biệt quý báu, hay như ông nói — 
bỏo bối cho anh Chính khi đảm trách cương vị cao hơn trong hệ thống lãnh đạo 
Quốc gia. 





Bản thôn tôi cũng mong - và tin - như vộy. Tin anh Chính sẽ giữ được và tiếp tục 
phút huy tốt những phẩm chốt vò năng lực mà anh đã sử dụng rất tốt ở Quỏng 
Ninh. 


Tuy nhiên, tôi muốn nhốn mạnh: địa phương vò quốc gia là những phạm trù có 
tầm vóc và đẳng cốp khúc nhau. Mỗi thứ có mục tiêu, điều kiện thực hiện và đòi 
hỏi những năng lực rất khác nhau. Không thể suy trực tiếp, tuyến tính từ cấp “địa 
phương” sang cấp “Trung ương” được. 


4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE ¡nu By tếg | 


9 of II 





chât vò thuộc đăng cập khúc việc lũnh đạo điêu hònh cập địa phương. [hách 
thức đó còn lớn gốp bội trong bối cảnh “chuyển đổi kép” hiện nay của nền kinh 
tế - vừa khẳng định “nền kinh tế thị trường đầy đủ”, vừa bứt phó để nhộp nhanh 
vòo thời đợi số trong một thế giới mò “bất thường, bết ổn và bất định” là thuộc 
tính. 


Diễn biến tình hình năm 2020 vừa qua không chỉ xóc nhận năng lực, bản lĩnh 
điều hành hiệu quỏ của Chính phủ nhiệm kỳ qua và của Thủ tướng Nguyễn 
Xuôn Phúc. Nó còn cho thấy mức độ phức tợp, gay go vò tính chất bất thường 
của những thách thức mà Chính phủ nhiệm kỳ mới cùng vị Thủ tướng kế nhiệm 
đối mặt. 


Đó lò chưa kể những thách thức bắt nguồn từ thay đổi đẳng cốp quyền lực đặt 
ra cho bết cứ cá nhôn nào - theo nghĩa quyền lực có thể xây nên tượng đời vinh 
quang nhưng cũng có thể đưa con người vòo bẫy củo sự thơ hóa. 


Cho dù vộy, với riêng cá nhôn tôi, trong cảm nhận về onh Phạm Minh Chính, tôi 
vững tin rằng anh Chính sẽ lò người xứng đóng với trọng tróéch mà anh sẽ nhận 
lãnh tợi một thời điểm chuyển mình hết sức đặc biệt của đốt nước trong thời đợi 
khác thường hiện nay. 


Tôi tin vì hai điều: tinh thần cầu thị và bản lĩnh vững vàng của cá nhôn người 
nhận lõnh trọng trách đó - Ông Phạm Minh Chính. 


Nhà báo Xuân Ba: Xin cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trò chuyện thú vị này! 


Chủ đề: _ Phạm Minh Chính Quảng Ninh 


mm | Share - 


2# Lưu tin 


Xuôn Ba 





CEEZH ERREDNN LIEHI LNEZLN 


Ý KIÊN BẠN ĐỌC 








Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu 





I€IV/o)is|aNl9[ele 


TIN LIÊN QUAN 


Trao Quyết định Cục trưởng Cục An ninh mạng vò phòng, chống tội phạm sử dụng công 
nghệ cao cho tướng Nguyễn Minh Chính 


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM 


4/6/2021. 6:04 PM 


"Quảng Ninh sẽ là hành trang cho anh Chính đảm trách cương vị cao hơn” https://viettmes.vn/kinh-nghiem-quang-ninh-se-la-hanh-trang-cho-anh... 


# CHUYỂN ĐỔI SỐ MASSMEDIA KH-CN KINHTẾSỐ XÃHỘI SỨCKHỎE THẾGIỚI GIẢI TRÍ EMAGAZINE ñä ID -WYÀ\tn( 





LAN TY II |9 Noi ni - 
_ 'Ýo)os]t9)0- 





10 of l1 





á`À- Ú tưởng 
327.9) 8//01)200211)0)2 


Ví 





TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VIETTIMES 
Cơ quan của Hội Truyền thông số Việt Nam 

Giấy phép báo chí điện tử số 699/GP-BTTTT do Bộ trưởng Thông tin vò Truyền thông cốp ngày 21/12/2015 
Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Tổng biên tập phụ trách LÊ THỌ BÌNH 

Chủ nhiệm: HẢI VĂN 





thời: Ky 1- Thời khó 

Nhân vật - Sự kiện 06/04/2021 06:18 

VietTimes - Trước những điều mà nhiều người hoang mơng, Nhà 
ngogi giao Phạm Minh Chính lặng lẽ nghe, ôn tồn nhắc lại câu 
tôi vẫn hay quen miệng vui cùng bè bạn: "Cùng tắc biến, biến 
tắc thông". 


Toàn văn bài phút biểu nhậm chức của Thủ 
tướng Phạm Minh Chính 
Nhân vật - Sự kiện 05/04/2021 16:54 


VietTimes - Chiều 5/4, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 
tuyên thệ nhậm chức và có bài phót biểu trước Quốc hội, đồng 
bào và cử tri cỏ nước. VietTimes xin trân trọng giới thiệu toàn 
văn bùi phát biểu nòy. 


Ông Phạm Minh Chính trở thành tôn Thủ 
tướng 
Nhân vật - Sự kiện 05/04/2021 16:02 


VietTimes —- Chiều noy, 5/4, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Phạm 
Minh Chính, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung 
ương vòo chức vụ Thủ tướng Chính phủ. 


Tiểu sử tóm tắt của tôn Chủ tịch nước Nguyễn 
Xuôn Phúc 

Nhân vật - Sự kiện 05/04/2021 09:08 

VietTimes -Sóng noy, 5/4, tại Nhà Quốc hội, ông Nguyễn Xuân 
Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ được bều làm 
Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Đây lò lần đầu tiên đương 
kim Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch nước. 


Rước dôu trên lưng voi qua hồ Lắk 
Nhân vật - Sự kiện 03/04/2021 15:39 


VietTimes —Trưa ngày 3/4/2021, đôi vợ chồng sở hữu nhiều voi 
nhất Việt Nam tổ chức tiệc cưới cho gói út. Đôy là lần thứ tư các 
con gói củg gid đình này được đón dâu trên lưng voi. 


Đề cử Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân 
Phúc làm Chủ tịch nước 

Nhân vật - Sự kiện 02/04/2021 19:44 

VietTimes - Đây là lần đầu tiên Quốc hội bầu một Thủ tướng 
đương nhiệm làm Chủ tịch nước. 








`4 0ia[-i3(Arle 


Văn phòng đợi diện tợi Tp. HCM 
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Pax Sky 
13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, Ip.HCM 


Emoil: toasogn(@viettimes.vn 
Đường dây nóng : 0902 294 950 


4/6/2021. 6:04 PM 


